SciComm - Rừng trông giúp phục hồi môi trường hiệu quả htfps://sc.sshpa.com/post/5743 


Iof2 


Rừng trông giúp phục hồi môi trường 
hiệu quả 


& sciencevietnam Rg Khoa học lýthú  August 20, 2021 


ENHANCED BY Coogle mm 


SSHPA (20-08-2021) — Trồng rừng là một phương pháp quen thuộc để con người 
có thể cải tạo môi trường xanh. Tuy nhiên, vấn đề thực tế không thẳng và đơn giản 
như chúng ta nghĩ. 





(Nguôn: Image by LUM3N from Pixabay) 


Tại các vùng vĩ độ giữa (23°26'22" và 66°33'39" bắc, và 23°26'22" và 66°33'39" nam), 
các nhà nghiên cứu có phần băn khoăn vì hiệu quả môi trường thực sự của việc 
trông cây. Rừng hấp thụ bức xạ mặt trời nhờ vào suất phản chiếu (albedo) thấp (tức 
khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời của bê mặt). Nếu tại các vùng nhiệt đới, quá 
trình hấp thụ CO2 bởi thảm thực vật dày quanh năm giúp cân bằng suất phản chiếu 
thấp. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn lo ngại lượng nhiệt bị mặt trời giữ lại sẽ xóa 
bỏ lượng CO2 trong không khí, làm giảm hiệu quả làm mát của cây cối tại các vùng 
ồn đới. 


Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu vệ tinh và các mô hình tính toán, nghiên cứu Cloud 
cooling effects of afforestation and reforestation at midlatitudes [1] mới đây trên 
tạp chí PNAS đã cho thấy chúng ta không cần quá lo lắng. Thực tế, mây—một yếu 
tố rất quan trọng—đã bị bỏ qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy các đám mây dày đặc 


8/22/2021, 4:23 PM 


SciComm - Rừng trông giúp phục hồi môi trường hiệu quả htfps://sc.sshpa.com/post/5743 


và rừng giúp quá trình làm mát bê mặt Trái Đất hiệu quả hơn rất nhiều. 


Điều này cho thấy việc cân làm hiện tại là các chiến lược trông cây gây rừng, và khai 
thác tài nguyên rừng thật tốt. Văn hóa xanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là 
những công ty khai thác rừng và khoáng sản, sẽ đặc biệt quan trọng để gia tăng 
hiệu quả của việc trông rừng [2,3]. 


Tài liệu tham khảo: 


[1] Cerasoli S, Yin J, & Porporato A. (2021). Cloud cooling effects of afforestation and 
reforestation at midlatitudes. Proceedings oƒ the National Academy oƒ 
Sctiences, T118(33). 


[2] Vuong QH, et al. (2021). ldentifying the moral-practical gaps In corporate social 
responsibility missions of Vietnamese firms: An event-based analysis of 
sustainability feasIbility. Corporate Social Responstbdtty and Environmentdl 
Management, 26(1), 30-41. 


[3] Vuong QH. (2021). The semiconducting principle of monetary and environmental 
values exchange. Economics and Busimess Letters, 9(3), 284-290. 


€ Last modified: 8/22/2021 3:50PM__@>Views: 6 Bo: vo 


Bài liên quan: 

se Sự tiến hóa biểu cảm khuôn mặt của các chú chó gắn liền với loài người 

e Hoàng gia Nhật Bản - khi nhà vua làm nghiên cứu khoa học 

se Chiến tranh, chứ không phải nông nghiệp, có ảnh hưởng quan trọng đối với 
cháy rừng vào cuối Thế Toàn Tân (the Holocene) tại Bắc Việt Nam 

e Quỹ NAFOSTED và các công bố trên hệ thống xuất bản của Nature, Science: 
Quả ngọt đầu mùa 

e Đầu tư vào nghiên cứu khoa học cơ bản của Trung Quốc lên tới 34 tỉ USD vào 


năm 2020 


Ý kiến bạn đọc (0): 


Comment 





€i(iNollalali9r-Ia 


© 2018 - 2021 EASE Vietnam SciComm System. All rights reserved. Powered by Vuong & Assocliates. 
Built to serve the social sclences and humanities. 


20of2 8/22/2021, 4:23 PM 


